Dịch Vụ Dạy Lái Xe Ô 
Tô Tại Sin Suối Hồ - 
Lai Châu 


Khám phá con đường trở thành tài xế chuyên nghiệp cùng dịch vụ đào tạo lái 
xe uy tín tại Sin Suối Hồ. Chúng tôi cam kết mang đến trải nghiệm học tập an 


toàn, hiệu quả và thú vị cho mọi học viên. 


Giới Thiệu Về Dịch Vụ Dạy 
Lai Xe 


^ . ij // ⁄ M, 
// H ⁄ 7 
Đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản về kỹ thuật lái ji Y 7 7 


xe và phương pháp giảng dạy hiện đại. 


An Toàn 


Uu tiên hàng đầu la đảm bảo an toàn cho học viên trong quá trình hoc, 
với xe tập lái được bảo dưỡng thường xuyên. 


Linh Hoạt 


Lịch học linh hoạt, phù hợp với nhu cầu và thời gian của từng học viên, 


kể cả buổi tối và cuối tuần. 


Lợi Ích Khi Học Lái Xe Tại Sin 
Suối Hồ 


q4 Nâng Cao Kỹ Nang Di Chuyển 
Học lái xe giúp bạn tự tin di chuyển trên các cung đường đèo dốc của 
Sin Suối Hồ và vùng núi Lai Châu, mở rộng cơ hội khám phá vùng đất 


xinh đẹp này. 


9 Tăng Cơ Hội Việc Lam 
Sở hữu bằng lái xe mở ra nhiều cơ hội việc làm mới trong lĩnh vực vận 
tải, du lịch tại địa phương, góp phần phát triển kinh tế cá nhân và 


cộng đồng. 


3 Đảm Bảo An Toàn 
Khóa học cung cấp kiến thức và kỹ năng cần thiết để lái xe an toàn 
trong điều kiện địa hình đặc thù của vùng núi, giúp bảo vệ bản thân 


và người xung quanh. 


iyi) 
//// 
AJ sly 
a /7/7 / 
ii 


Chương Trình Dao Tạo 


Liên hệ 0906038817 


1 Lý Thuyết Cơ Bản 
Học viên được trang bị kiến thức về luật giao thông, kỹ thuật 
lái xe, và các tình huống xử lý trên đường. Đặc biệt chú trọng 
vào các quy định và kỹ năng lái xe trong điều kiện địa hình 


đồi núi của Sin Suối Hồ. 


2 Thực Hành Mô Phỏng 
Sử dụng công nghệ mô phỏng hiện đại để học viên làm quen 
với các tình huống giao thông thực tế trước khi thực hành 
trên đường. Mô phỏng các cung đường đặc trưng của vùng 
núi Lai Châu. 


3 Thực Hanh Lai Xe 
Học viên được thực hành lái xe trên các cung đường thực tế 
của Sin Suối Hồ, từ đường bằng đến đèo dốc, giúp tích lũy 
kinh nghiệm và tự tin khi lái xe trong mọi điều kiện. 


A On Tap va Thi Sat Hach 
Chương trình ôn tập toàn diện và hướng dan chi tiết về quy 
trình thi sát hạch, đảm bảo học viên sẵn sàng và tự tin khi 


tham gia kỳ thi lấy bằng lái. 


Đội Ngũ Giảng Viên 


Liên hệ 0906038817 


Kinh Nghiệm Phong Phú 


Giảng viên của chúng tôi có nhiêu 
năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào 
tạo lái xe, am hiểu sâu sắc về địa hình 
và điều kiện giao thông đặc thù của 


Sin Suối Hồ và vùng núi Lai Châu. 


Phương Pháp Giảng Dạy 
Hiện Đại 


Áp dụng các phương pháp giảng dạy 
tương tác, kết hợp lý thuyết với thực 
hành, giúp học viên dễ dàng tiếp thu 
và ứng dụng kiến thức vào thực tế. 


Tận Tâm và Thân Thiện 


Đội ngũ giảng viên luôn sẵn sàng hỗ 
trợ, giải đáp thắc mắc và động viên 
học viên, tạo môi trường học tập 


thoải mái và hiệu quả. 


Cơ Sở Vật Chất 


Liên hệ 0906038817 


v Phòng Học Lý Thuyết 


Phòng học được trang bị đầy đủ thiết bị nghe nhìn hiện đại, bảng tương tác, và tài liệu học tập cập nhật. Không gian học 
tập thoáng mát, có view nhìn ra cảnh quan núi non Sin Suối Hồ, tạo cảm hứng cho học viên. 

WY Khu Vực Thực Hành Mô Phỏng 
Trang bị hệ thống mô phỏng lái xe tiên tiến, giúp học viên trải nghiệm các tình huống giao thông đa dạng trong môi 
trường an toàn. Mô phỏng chân thực các cung đường đặc trưng cua Sin Suối Hồ và vùng núi Lai Châu. 

v Sân Tập Lái 


Sân tập rộng rãi, được thiết kế mô phỏng các điều kiện đường thực tế, bao gồm cả đoạn đường dốc, cua gấp để học viên 


làm quen với địa hình đặc thù của vùng núi. Đảm bảo an toàn với hệ thống camera giám sát và biển báo đầy đủ. 


Xe Tập Lai 


Lién hé 0906038817 


Da Dang Mau Xe Bao Dưỡng Dinh Ky Trang Bi An Toan Phu Hợp Địa Hình 
Trung tâm sở hữu nhiều loại Tất cả xe tập lái đêu được Xe được trang bị đầy đủ các Xe được lựa chọn và điều 
xe tập lái từ xe số sàn đến số bao dưỡng thường xuyên, thiết bị an toàn như phanh chỉnh phù hợp với địa hình 
tự động, phù hợp với nhu đảm bảo tình trạng hoạt phụ, gương phụ, và hệ đồi núi của Sin Suối Hồ, 
cầu học tập của từng học động tốt và an toàn chohọc thống cảnh báo, giúp giảng giúp học viên dễ dàng làm 
viên và điều kiện đường sá viên trong quá trình thực viên can thiệp kịp thời trong quen với điều kiện lái xe 


tại Sin Suối Hồ. hành. các tình huống khẩn cấp. thực tế tại địa phương. 


Lộ Trình Học Tập 


Liên hệ 0906038817 


Đăng Ký và Kiểm Tra Sức Khỏe 


1 Học viên đăng ký khóa học và thực hiện kiểm tra sức khỏe tại cơ sở y tế được chỉ định tại Sin Suối Hồ để đảm 
bảo đủ điều kiện học lái xe. 


Học Lý Thuyết 


2 Tham gia các buổi học lý thuyết tại trung tâm, nắm vững kiến thức về luật giao thông, kỹ thuật lái xe an toàn, 
và đặc điểm địa hình Sin Suối Hồ. 


Thực Hành Mô Phỏng 


3 Làm quen với việc điều khiển xe thông qua hệ thống mô phỏng hiện dai, trải nghiệm các tinh huống giao 
thông đa dạng trong môi trường an toàn. 


Thực Hành Lái Xe 


4 Trực tiếp điều khiển xe trên sân tập và các cung đường thực tế tại Sin Suối Hồ dưới sự hướng dẫn của giảng 


viên có kinh nghiệm. 


Ôn Tập và Thi Sát Hạch 


5 Tổng hợp kiến thức, ôn luyện kỹ năng và tham gia kỳ thi sát hạch để được cấp bằng lái xe chính thức. 


Các Khóa Học Đa Dạng 


Liên hệ 0906038817 


Loại Bằng 


B1 


B2 


Thời Gian Đào Tạo 
3 tháng 
4 tháng 
5 tháng 


6 tháng 


Đặc Điểm 

Xe số tự động dưới 9 chỗ 

Xe số sàn và tự động dưới 9 chỗ 
Xe tải dưới 3.5 tấn 


Xe khách từ 10-30 chỗ 


Uu Dai Đặc 


Lién hé 0906038817 


Giam Gia Cho Nhom 

Uu đãi hấp dẫn cho nhóm từ 3 người trở lên đăng ký 
cùng lúc, giúp tiết kiệm chỉ phí và tạo động lực học 
tập cùng bạn bè. 


Khuyến Mãi Theo Mùa 

Các chương trình khuyến mãi đặc biệt vào các dịp lễ, 
Tết và mùa du lịch tại Sin Suối Hồ, tạo cơ hội học lái 
xe với chỉ phí ưu đãi. 


Học Phí Trả Góp 

Chương trình trả góp linh hoạt, giúp học viên có thể 
phân bổ chỉ phí học tập trong nhiều tháng, giảm áp 
lực tài chính. 


Bảo Hiểm Học Viên 

Tặng gói bảo hiểm tai nạn miễn phí cho học viên 
trong suốt quá trình học, đảm bảo an tâm tuyệt đối 
khi tham gia khóa học. 


Quy Trình Đăng Ký 


Liên hệ 0906038817 


1 Liên Hệ Tư Vấn 


“i /) ầ 777 
m | l Yfff Yi, M 


Gọi điện hoặc gửi tin nhắn qua các kênh liên lạc của trung 


tâm để được tư vấn chỉ tiết về khóa học phù hợp với nhu cầu 


của bạn. 
2 Chuẩn Bị Hồ Sơ 


Chuẩn bị các giấy tờ cần thiết như CMND/CCCD, giấy khám 


sức khỏe, ảnh thẻ theo hướng dẫn của nhân viên tư vấn. 


3 Đóng Học Phí 


Lựa chọn phương thức thanh toán phù hợp và đóng học phí 


theo kế hoạch đã thỏa thuận với trung tâm. 


4 Nhận Lich Hoc 


Nhận lich học chỉ tiết va bắt dau hành trình học lái xe của 


bạn tại Sin Suối Hồ. 


Cam Kết Chất Lượng 


Liên hệ 0906038817 


Đảm Bảo Đậu 
Chúng tôi cam kết hỗ trợ học viên cho đến khi đậu kỳ thi 


sát hạch, không giới hạn số lần học lại nếu cần thiết. 


An Toàn Tối Da 


Áp dụng các biện pháp an toàn nghiêm ngặt trong quá 
trình đào tạo, đảm bảo môi trường học tập an toàn cho 


mọi học viên. 


Chất Lượng Giảng Dạy 


Đội ngũ giảng viên được đào tạo chuyên sâu, luôn cập 


nhật kiến thức và phương pháp giảng dạy mới nhất. 


Hỗ Trợ Sau Khóa Học 


Cung cấp dịch vụ hỗ trợ và tư vấn miễn phí cho học viên 
sau khi hoàn thành khóa học và nhận bằng lái. 


Đối Tác Và Liên Kết 


Liên hệ 0906038817 


Cơ Quan Quản Lý Doanh Nghiệp Vận Tải 
Chúng tôi làm việc chặt chế với Sở Hợp tác với các công ty vận tải và du 
Giao thông Vận tải Lai Châu và các cơ lịch tại Sin Suối Hồ và Lai Châu, tạo 
quan chức năng địa phương để đảm cơ hội việc làm cho học viên sau khi 
bảo tuân thủ mọi quy định và tiêu tốt nghiệp. 


chuẩn đào tạo lái xe. 


Cơ Sở Y Tế 


Liên kết với các trung tâm y tế địa 
phương để hỗ trợ học viên trong quá 
trình khám sức khỏe và cấp giấy 
chứng nhận đủ điều kiện lái xe. 


Tai Liệu Hoc Tap 


Lién hé 0906038817 


Y Sách Giáo Trình 
Cung cấp sách giáo trình chuẩn, được biên soạn bởi các chuyên gia hàng đầu, bao gồm cả nội dung đặc thù về lái xe 
trong điều kiện địa hình đồi núi của Sin Suối Hồ và Lai Châu. 

v Ứng Dung Di Động 


Phát triển ứng dụng học lái xe trên điện thoại, giúp học viên có thể ôn tập lý thuyết, làm bài test và xem video hướng dẫn 
mọi lúc mọi nơi. 


v Video Hướng Dẫn 


Cung cấp series video hướng dẫn chỉ tiết về kỹ thuật lái xe, xử lý tình huống giao thông, đặc biệt là các kỹ năng cần thiết 
khi lái xe trên địa hình đồi núi của Sin Suối Hồ. 


Hỗ Trợ Học Viên 


Liên hệ 0906038817 


& 


Tu Van Qua Dién 
Thoai 


Đường day nóng hỗ trợ 


24/7, giải đáp mọi thắc mắc 


của học viên về khóa học, 
lịch học, và các vấn đề liên 


quan. 


E3 


Hỗ Trợ Trực Tuyến 


Hệ thống chat trực tuyến 
trên website và ứng dụng, 
giúp học viên dễ dàng liên 
hệ và nhận hỗ trợ nhanh 
chóng. 


= 


Dat Lich Hen 


Hé thong dat lich hen 
online, giúp học viên dé 
dàng sắp xếp thời gian gặp 
gỡ trực tiếp với giảng viên 


hoặc nhân viên tư vấn. 


Hướng Dẫn Thủ Tục 


Cung cấp hướng dẫn chi tiết 
về các thủ tục hành chính, 
giúp học viên dễ dàng hoàn 
thành các yêu cầu pháp lý 
cần thiết. 


Chính Sách Bảo Lưu và Hoàn Tiền 


Liên hệ 0906038817 


Bảo Lưu Khóa Học 


Học viên có thể bảo lưu khóa học 
trong vòng 6 tháng nếu gặp vấn đề 
sức khỏe hoặc công việc đột xuất, 
đảm bảo quyên lợi học tập. 


Chuyển Nhượng 


Cho phép chuyển nhượng khóa 
học cho người thân hoặc bạn bè 
trong trường hợp không thể tiếp 
tục học, giúp tiết kiệm chỉ phí. 


Hoàn Tiền 

Chính sách hoàn tiền linh hoạt 
trong trường hợp học viên không 
thể tiếp tục khóa học vì lý do bất 
khả kháng, được xem xét từng 
trường hợp cụ thể. 


Đánh Gia Từ Học Viên 


Liên hệ 0906038817 


V Anh Hoàng - Nông dân Sin Suối Hồ 


"Tôi rất hài lòng với khóa học lái xe tại đây. Giảng viên rất tận tâm, giải 
thích rõ ràng về cách lái xe an toàn trên địa hình đồi núi của quê hương. 
Nhờ có bằng lái, tôi đã có thể mở rộng việc kinh doanh nông sản của 
minh." 


v Chị Mai - Nhân viên du lich 


"Khoa học rất thực tế và hữu ích. Tôi đặc biệt ấn tượng với phan thực hành 
lai xe trên các cung đường đèo của Sin Suối Hồ. Giờ đây, tôi tự tin lái xe 
đưa du khách đi tham quan khắp Lai Châu." 


v Anh Tùng - Công chức địa phương 


"Trung tâm có cơ sở vật chất hiện đại, đặc biệt là hệ thống mô phỏng lái xe 
rất chân thực. Tôi đã học được nhiều kỹ năng quan trọng để lái xe an toàn 
trong mọi điều kiện thời tiết của vùng núi." 


